BẢN GIẢI NGHĨA 
BẢY PHÉP BÍ TÍCH 
VÀ KINH BẢN 


IMPRIMATUR 
à Bui Chu le 1 juillet 1939 
D.M. hò NGỌC CÂN 
Vic. Ap. 


BẢN GIẢI NGHĨA 

BẢY PHÉP BÍ TÍCH 

1. Hỏi: Phép Bí Tích nghĩa là làm sao? 

T. Thưa: phép Bí Tích là dáu bề ngoài Đức Chúa Giêsu đã lập ra để mà sinh ra và tỏ ra gratia, cùng 
các nhân đức kẻ chịu phép Bí Tích nên được trong linh hôn. 

2.H. Gratia là đí gì? 

Thưa: Gratia là giống thiêng liêng quí trọng sáng láng, bởi Đức Chúa Giời thông ra, và Đức Chúa 
Giời xuông vào linh hôn, làm cho người ta nên con Đức Chúa Giời, được nghĩa cùng Đức Chúa 
Giời, và ngày sau được nước thiên đàng cả săm cho. 

3. Hỏi: Đức Chúa Giêsu có ý nào mà lập các phép Bí Tích? 

Thưa: Đức Chúa Giêsu lập phép rửa tội mà tha tội tổ tông truyền cho cả và loài người ta và các tội 
khác kẻ chịu phép ây đã phạm cùng in gratia và các nhân đức vào linh hôn. 

Chúa Giêsu lập phép thêm sức cho nhân đức tin kẻ đã chịu phép rửa tội được vững vàng chắc chắn 
cùng xưng đạo ra trước mặt thiên hạ. 

Chúa Giêsu lập phép Mình Thánh Chúa là thêm gratia, cùng dưỡng nuôi linh hồn kẻ dọn mình chịu 
cho nên. 

Chúa Giêsu lập phép giải tội mà tha các tội phạm từ khi chịu phép rửa tội vë sau. 

Chúa Giêsu lập phép xức dầu thánh cho kẻ liệt, mà tha cùng cất dấu vét bởi tội trước mà ra, cùng 
thêm gratia cho kẻ liệt ấy được sức chống giả chước ma qui cám dỗ, mà hoặc có nên, cho kẻ ấy 
được khỏe phần xác nữa. 

Chúa Giêsu lập phép truyền chức thánh, để làm phép truyền chức cho những kẻ xứng đáng được 


gratis, và quyên phép tắc thiêng liêng làm lễ Mi-sa, hay là giúp về việc ấy cùng nhiều sự khác về 
phân linh hồn. 


Chúa Giêsu lập phép hôn phối, cho hai vợ chồng kết hợp làm một, và được gratia cho được yêu 
nhau, hòa thuận ở cùng nhau cho đên chêt, sinh sản cùng dạy dó con cái được nước thiên đàng 
ngày sau. 

4. Hỏi: Kẻ chịu pipir Bí Tích piata dọn mình là y nào? 


thật; bằng kẻ chịu năm phép Bí Tích nọ, thì phải có gratia sẵn trong linh nh hồn nếu đề tội trọng trong 
mình mà chịu những phép ây, thí dụ: phép hôn phôi, thì phạm tội trọng lỗi phép thánh, vì vậy trước 
phải xem xét trong mình mà liệu đã cho sạch đã. Amen. 

KINH BẢN. 

1.H. Đức Chúa Giời có ý nào mà sinh ra loài người ta? 

T. Có ý cho người ta thờ phượng kính mến Đức Chúa Giời vô cùng trên thiên đàng. 

2. H. Có mây Đức Chúa Giời? 

T. Có một Đức Chúa Giời mà thôi. 

3. H. Đức Chúa Giời là ai? 


T. Đức Chúa Giời là đắng có tính thiêng liêng sáng láng vô cùng, vô thủy vô chung, dựng nên giời 
đât muôn vật. 


4. H. Đức Chúa Gioi có bởi ai mà ra chăng? 


1 Chẳng có bởi ai mà ra đâu, lại các giống vật bởi Đức Chúa Giời dựng nên thì mãi có. 


5. H. Đức Chúa Giời đã có tự bào giờ? 
T. Đức Chúa Giời hằng có mãi trước sau vô cùng, vì vậy khi chửa có giời đất thì đã có Đức Chúa 
Giời trước vô cùng. 

6. H. Đức Chúa Giời ở đâu? 

T. Đức Chúa Giời ở khắp mọi nơi, ở trên giời, dưới đất cùng hỏa ngục nữa. 

7. H. Đức Chúa Giời có mấy ngôi? 

T. Đức Chúa Giời có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thân. 
8. H. Đức Chúa Cha có phải Đức Chúa Giời chăng? 

T. có phải 

9, Đức Chúa Con có phải Đức Chúa Giời chăng? 

T. có phải 

10. H. Đức Chúa Thánh Thần có phải Đức Chúa Gioi chăng? 

T. có phải. 

1. H. Chó thì có ba Đức Chúa Giời ru? 

l. Chẳng phải ba Đức Chúa Giời đâu, có một Đức Chúa Giời mà thôi, vì chưng cả và ba Ngôi cũng 
một tính Đức Chúa Giời mà chớ. 


12. H. Ba Ngôi, có ngôi nào trước, ngôi nào sau, ngôi nào hơn, ngôi nào kém chăng? 


T. Ba Ngôi bằng nhau, chẳng có ngôi nào trước sau hơn kém nhau sốt, vì chưng cả và ba ngôi đã 
có trước vô cùng, phép tắc vô cùng, bằng nhau mà chớ. 


13. H. Ngôi thứ máy ra đời? 

T. Có một ngôi thứ Hai ra đời mà thôi. 

14. H. Ngôi thứ Hai ra đời làm chỉ? 

T. Ra đời làm người chuộc tội chịu chết cho thiên hạ. 

15. H. Đức Chúa Con ra đời có máy tính? 

T. Đức Chúa Con ra đời có hai tính, một là tính Đức Chúa Giời, hai là tính loài người ta. 

16. H. Đức Chúa Con ra đời có cha có mẹ chăng? 

T. Phần về tính Đức Chúa Giời, thì Đức Chúa Con có cha là Đức Chúa Cha, song chăng có mẹ; 
băng phân vé tính loài người ta, thì Đức Chúa Con có mẹ là Rât Thánh Đức Bà Maria đông trinh, 
song chăng có cha. 

17. H. Đức Chúa Con ra đời đựt tên là đí gì? 

T. Đặt tên là Giêsu, nghĩa là Chúa Cứu Thế chữa đời. 


18. H. Đức Bà Maria sinh đẻ Đức Chúa Giêsu đoạn, còn đồng trinh sạch sẽ vì làm sao? 

T. Đức Bà Maria sinh đẻ Đức Chúa Giêsu đoạn còn đồng trinh sạch sẽ mãi. vì chưng Đức Bà sinh 
đẻ bởi phép Đức Chúa Thánh Thân, chăng có sinh đẻ bởi phép người nào thê gian. 

19. h. Đức Chúa Giêsu chịu thế là thể nào? 

T. Đức Chúa Giêsu phó mình cho quân dữ đóng đanh trên cây Thánh Giá, mà chịu chết chuộc tội 
cho cả và loài người ta. 

20. H. Đức Chúa Giêsu chịu chết về phần tính nào? 


T. Đức Chúa Giêsu chịu chết phần về tính loài người ta mà thôi, chẳng có chịu chết phần về tính 
Đức Chúa Giời đâu. 

21. h. Khi Đức Chúa Giêsu chịu chết, linh hồn lìa xác đoạn thì đi đâu? 

T. Xuống ngục tổ tông. 

22. H. Linh hồn Đức Chúa Giêsu xuống ngục tó tông làm dí gì đấy? 


T. Linh hồn Đức Chúa Giêsu xuống ngục tó tông rước lấy linh hồn các thánh phải giam cầm đấy, 
cho được khỏi, và yên ủi, 


rày, cùng các tội trọng đã phạm tự khi chịu phép rửa tội về sau 


